Vùng da bao quy đầu bị rạn nứt 

Tình trạng vùng da bao quy đầu bi ran nứt không hiếm gặp ở nam giới. Khi gặp tình trạng này họ 
thường cảm thấy đau đớn, khó chịu ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống lẫn đời sống tình dục. 
Khi gặp tình trạng vùng da bao quy đầu bi ran nứt, nam giới không nên dùng thuốc bôi ran nứt bao 
quy đầu mà phải đến thăm khám tại các cơ sở y tế tránh để tình trạng xấu hơn. 






